BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC VIÊT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HÀ NHẬT THĂNG (Tổng Chủ biên) 
PHẠM VĂN HÙNG (Chủ biên) - ĐẶNG THUÝ ANH - VŨ XUÂN VINH 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - PHẠM KIM DUNG 


GIÁ0 DỤC (ÔNG DÀN 


(Tái bẳn lần thứ mười bẩy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hữ\v ha quán, oiữˆ oìn cách oiffa khaa để dành ft*ăng ba các ôm bac cình Lĩn cau ! 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01 - 2020/CXBIPH/298-869/GD Mã số: 2H714T0 


SỐNG GIẢN DỊ 


€ TRUYỆN ĐỌC 


Bác Hồ trong ngủy Tuyên ngôn Độc lập 


Sáng sớm tỉnh mơ ngày 2 tháng 9 năm 1945, từ các làng ngoại thành và các 
tỉnh quanh Thủ đô Hà Nội, gần một triệu người tay cảm cờ, hoa, biểu ngữ đã trùng 
trùng điệp điệp kéo về Quảng trường Ba Đình, tràn ngập cả những đường phố xung 
quanh. Dưới bầu trời mùa thu trong xanh, lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang phấp phới 
trên lễ đài như vẫy gọi, chào đón đàn con yêu của đất nước. 


Trong buổi lễ long trọng, người dân Việt Nam náo nức chờ đợi được thấy Lãnh 
tụ, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hoà mới. Trong trí tưởng tượng của mọi 
người, vị Chủ tịch nước đầu tiên sẽ không mặc áo hoàng bào, thắt đai khảm ngọc 
như một vị Hoàng đế ngày xưa, nhưng nhất định phải ăn mặc sang trọng và đây vẻ 
uy nghiêm. 


Nhưng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài, mọi người đã vô cùng 
ngạc nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cười đôn hậu, vẫy chào đồng bào, thân mật giản 
dị như một người cha hiển về với đàn con. Bác mặc bộ quần áo ka-ki, đội mũ vải 
đã bạc màu và đi đôi đép cao su bình dị. Cả một biển người xao động, hò reo như 
sấm dậy, ai cũng cố nghền cao lên để nhìn cho rõ Người. Nhiều người không cầm 
được nước mắt vì sung sướng, cảm động khi được nhìn thấy Bác Hồ. 

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?” 

Với giọng nói ấm áp, gần gũi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xoá tan tất cả những 
gì còn xa cách giữa vị Chủ tịch nước với mọi người và Người thật sự là vị Cha già 
kính yêu của đân tộc Việt Nam. 

(Theo Bác Hồ kính yêu 
NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1977) 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyền ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(Ảnh : Thông tấn xã Việt Nam) 


Gợi ý 

a) Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong 
truyện đọc trên ? 

b) Theo em, trang phục, tác phong và lời nói của Bác đã có tác động như thế 
nào tới tình cảm của nhân dân ta ? Em hãy tìm thêm những ví dụ khác nói về sự 
giản dị của Bác Hồ. 

c) Tính giản dị còn biểu hiện ở những khía cạnh nào khác trong cuộc sống ? 
Lấy ví dụ minh hoạ. 


đ) Sống giản dị có tác dụng gì trong cuộc sống của chúng ta ? 


Ø  NỘIDUNG PÀI HỌC 


a) Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình 
và xã hội, biểu hiện ở chỗ : không xa hoa lãng phí ; không cầu kì, kiểu cách. 


b) Giản dị là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người. Người sống giản dị sẽ 
được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. 
*s Tục ngữ : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 


* Danh ngôn : “Trang bị quý nhất của một người là khiêm tốn và giản dị”. 


Ph. Äng-ghen 


©  BÀITẬP 


a) Trong các tranh sau đây, theo em, bức tranh nào thể hiện tính giản dị của 
học sinh khi đến trường ? Vì sao ? 


b) Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị ? 
(1) Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kì, bóng bẩy ; 
@) Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu ; 
(3) Nói năng cộc lốc, trống không ; 
(4) Làm việc gì cũng sơ sài, qua loa ; 
(5) Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở ; 
(6) Thái độ khách sáo, kiểu cách ; 
(7) Tổ chức sinh nhật linh đình. 
c) Tìm thêm những biểu hiện khác của tính giản dị và không giản dị trong cuộc 
sống hằng ngày mà em biết. 
đ) Tìm tấm gương sống giản dị của những người xung quanh em. 
đ) Theo em, học sinh cần phải làm gì để rèn luyện tính giản dị ? 
e) Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính 
giản dị. 


TRUNG THỰC 


® TRUYỆN ĐỌC 
$ự công minh, chính trực của một nhân tủi 
“Không một ai thời cổ có thể sánh bằng !” - Đó là lời khen và đánh giá của 
Mi-ken-lăng-giơ đối với Bra-man-tơ, một kiến trúc sư nổi tiếng của Ý thời bấy giờ. 
Bra-man-tơ vốn không phải là người mà Mi-ken-lăng-giơ ưa thích, mà là một kình 
địch - người làm hại không ít đến sự nghiệp của ông. Bra-man-tơ, vì ngại danh tiếng 
của Mi-ken-lăng-giơ sẽ lẫy lừng, lấn át mình nếu ông hoàn thành được ngôi mộ cho 


6 


Giáo hoàng Giuy-lơ II, nên đã tìm cách cần trở việc xây dựng ngôi mộ đó. Điều này 
đã làm Mi-ken-lăng-giơ vô cùng tức giận. Song, khi đảm nhận xây dựng nóc tròn 
của giáo đường Xanh Pi-e, cân nhắc xét duyệt các phương án xây dựng, Mi-ken- 
lăng-giơ đã công khai đánh giá rất cao Bra-man-tơ. Ông tuyên bố : '*Với tư cách là 
nhà kiến trúc, Bra-man-tơ thực vĩ đại. Không một ai thời cổ có thể sánh bằng !”. 

Lời đánh giá trên biểu lộ tính cách trung thực, trọng chân lí và công minh của 
một nhân tài vĩ đại. 


(Theo Cuộc sống và sự nghiệp, Tập 5 
NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1976) 


Chú thích 


* Mi-ken-lăng-giơ (1475-1564) : nhà thơ, hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà kiến trúc danh tiếng của 
Ý thời kì Phục hưng. 


Gợi ý 

a) Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-man-tơ, một người 
vốn kình địch với ông ? 

b) Vì sao Mi-ken-lăng-giơ lại xử sự như vậy ? Điều đó chứng tỏ ông là người 
như thế nào ? 


c) Em hiểu thế nào là trung thực ? 


Ø NỘI DUNG BÀI HỌC 


a) Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải ; sống ngay 
thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. 

b) Trung thực là đức tính cần thiết và quý báu của mỗi con người. Sống trung 
thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được 
mọi người tin yêu, kính trọng. 

* Tục ngữ : Cây ngay không sợ chết đứng. 

* Danh ngôn : “Phẩi thành thật với mình, có thế mới không dối trá với 


người khác ”. 


Sếc-xpia 


€  DÀITẬP 


a) Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực ? Giải 
thích vì sao ? 

(1) Làm hộ bài cho bạn ; 

(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ; 

(3) Nhận lỗi thay cho bạn ; 

(4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ; 

(5) Dũng cảm nhận lỗi của mình ; 

(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất ; 

(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình. 

b) Thây thuốc giấu không chu người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghều 
của họ. Em có suy nghĩ gì về việc làm đó của người thầy thuốc ? 

c) Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính trung thực hoặc thiếu trung thực mà 
em thấy trong cuộc sống hằng ngày. 

đ) Đối với người học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải 
làm gì ? 

đ) Hãy kể lại một câu chuyện nói về đức tính trung thực (hoặc sưu tầm một 
đoạn thơ hay ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về đức tính này). 


TỰ TRỌNG 
@ TRUYỆN ĐỌC 


Một tâm hồn cqo thượng 


Đây là một câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là 
một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc 
động, nghẹn ngào. Ông nói : 


§ 


Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì 
gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới ; mặt mũi 
gầy gò, xanh xao ; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao. 

Tôi mở ví tiền và chép miệng : 

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ. 

- Thưa ông, không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chỉ 
chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa. 

Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự : 

- Thật chứ ? 

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa đối trá. 

Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao 
ngay cho cậu một đồng tiền vàng. Nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút 
trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, 
chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc đạo chơi và tự nhủ : “Cần rút kinh 
nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này” ! 

Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên, thấy có một cậu bé đang đợi tôi. 
Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, 
gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng : 

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho Rô-be một đồng tiền vàng không ạ ? 

Tôi khẽ gật đầu. Cạu bé tiếp : 


- Thưa ông, đây là tiền lẻ hoàn 1 
Rô-be là anh cháu... chúng cháu mồ côi 


.. Rô-be nhờ cháu... mang đến trả ông... 
. Anh cháu không thể mang tiền trả ông 
được... vì anh ấy... bị xe chẹt”... đang nằm ở nhà và khó lòng... sống nổi... 


Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả 
người, tìm se lại vì hối hạn, hỏi dồn : 

- Vậy bây giờ Rô-be ở đâu ? Hãy dẫn tôi đến. 

Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em 
bé nói : 

- Thưa ông, đây là nhà chúng cháu. 

Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngấm từ lâu, 
giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng 
bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. 


Rô-be đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thểu thào, yếu ớt : 

- Thưa ông, ông hãy lại gần đây. 

Tôi quỳ xuống bên em, câm lấy bàn tay em - bàn tay khẳng khiu, gây gò, đáng 
thương, lạnh ngắt. 

- Sác-lây, em đưa tiền trả ông rồi chứ ? 

Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng. 

- „. Ôi ! ÐĐấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà. 

Tôi cúi sát xuống người em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với 
Rô-be rằng : “Em hãy bình tam, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng 
Sác-lây cho em”. Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Rô-be, để cái chết của em được 
thanh thản. 

Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần... 

Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy. Cái chết 
đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành 
động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy. Một tâm hồn vô cùng cao thượng ẩn náu trong 
một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ nghèo nàn. 


(Theo Truyện ngắn nước Anh) 


10 


Chú thích 


* Bị xe chẹt : bị đụng xe, bị tông xe... 


Gợi ý 
a) Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm - 
tác giả câu chuyện trên ? 
b) Việc làm đó thị 


©) Hành động của Rô-be đã tác động thế nào đến tình cảm của tác giả ? Vì sao ? 


n đức tính gì ? 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi 
của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội, biểu hiện ở chì 


cư xử đàng 
hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, không để 
người khác phải nhắc nhở, chê trách. 

b) Tự trọng là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người. Lòng 
tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao 
phẩm giá, uy tín cá nhân của mỗi người và nhận được sự quý trọng của mọi người 
xung quanh. 

* Tục ngữ : - Chết vinh còn hơn sống nhục 

- Chết đứng còn hơn sống quỳ. 
- Đối cho sạch, rách cho thơm. 

* Danh ngôn : “Chỉ có tính tự lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên 
trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận ”. 

A.X. Pu-skin 


€  nÀITẬP 
a) Em hãy cho biết, trong các hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính tự 
trọng ? Giải thích vì sao ? 
(1) Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn 
bài của bạn ; 
(2) Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa 
của mình ; 


II 


() Khi có khuyết điểm và được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi, 
nhưng chẳng mấy khi sửa chữa ; 
(4) Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới đem khoe với bố 
mẹ, còn điểm kém thì giấu đi ; 
(5) Đang đi chơi cùng bạn bè, Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố hoặc mẹ mình 
lao động vất vả ; 
b) Kể lại một số việc làm thể hiện tính tự trọng hoặc thiếu tính tự trọng mà em 
thấy trong cuộc sống hằng ngày. 
c) Theo em, cân phải làm gì để rèn luyện tính tự trọng ? 
đ) Em hãy kể lại một câu chuyện nói về tính tự trọng. 
đ) Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về 
tính tự trọng. 


Bài 4 
ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Một tấm gương tận tuy vì việc chung 


Nguyễn Phi Hùng là một trong tám người, đại diện cho hơn một trăm anh em 
trong đội Cắt cây, tỉa cành của Công tỉ Công viên - Cây xanh đường phố Hà Nội 
được cử đi dự Hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt của Thành phố tổ chức ở 
Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội), 

Nói về công việc, Hùng tâm sự : “Lúc đầu, ngồi chót vót trên cây cao cách 
mặt đất mấy chục mét cũng “hốt, hoa mắt chóng mặt, phải ôm lấy thân cây, 
không dám nhìn xuống đất, sau rồi cũng quen dần. Nhưng dù lần đầu hay khi đã 
quen cũng đều phải thực hiện rất nghiêm ngặt quy định bảo hộ lao động khi làm 
việc, phải qua huấn luyện về quy trình kĩ thuật, nhất là về an toàn lao động mới 


12 


được lên cây. Khi trèo cây phải khoác lên người đủ thứ : dây bảo hiểm, thừng lớn, 
cưa tay, cưa máy...” 

Được hỏi khó khăn nhất trong nghề nghiệp của anh là gì ? Anh kể : Cây trong 
thành phố người ta buộc, vắt vào nó bao nhiêu là thứ : dây điện, dây điện thoại, 
biển quảng cáo... chằng chịt. Sợ nhất là dây điện, gặp chỗ dây hở, dây trần điện 
cao thế, không cẩn thận, không thực hiện nghiêm ngặt kỉ luật lao động sẽ rất nguy 


hiểm. Muốn hạ một cây phải có một bộ phận cán bộ chuyên môn đi khảo sát trước 
từng cây, ghi số vào sổ và phải có lệnh của Công tỉ cho chặt, mới được chặt, đâu 
có phải tự ý muốn chặt, cắt cây nào cũng được. Mọi việc phải làm xong trước 
tháng 7, trước mùa mưa bão. Vào mùa này, phải trực 24/24 giờ. Nhiều khi cây đổ, 
cành gẫy phải làm việc suốt ngày đêm trong mưa rét, quần áo ướt sũng để sớm 
khắc phục hậu quả, giải phóng mặt đường. Làm việc vất vả, thầm lặng, thu nhập 
lại thấp hơn so với nhiều nghề khác, nhưng Hìng cũng nhữ anh em trong Đội vẫn 
vui vẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hùng không bao giờ đi muộn về sớm, sắn 
sàng giúp đỡ đồng đội, nhận việc khó khăn nguy hiểm... Anh luôn được mọi người 
xung quanh tôn trọng và yêu quý, vì Phi Hùng luôn phát huy phẩm chất đạo đức 
và kỉ luật của anh bộ đội Cụ Hồ. Anh xứng đáng với danh hiệu “Người tốt việc tốt” 
của Thành phố. 


Phỏng theo Giang Quân 
(Trong cuốn Những bông hoa đẹp, NXB Hội Nhà văn) 


Chú thích 

(1) Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội : Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô (trước đây). 

(2) Hối : sợ. 
Gợi ý 

a) Những việc làm nào chứng tỏ anh Hùng là người có tính kỉ luật cao 2 

b) Những việc làm nào của anh Hùng thể hiện anh là người biết chăm lo đến mọi 
người và có trách nhiệm cao trong công việc ? 


c) Để trở thành người sống có đạo đức, vì sao chúng ta phải tuân theo kỉ luật ? 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 
a) Đạo đức là những quy định, những chuẩn mực ứng xử của con người với 
người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người 


thừa nhận và tự giác thực hiện. 


13 


b) Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã 
hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan...) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm 
tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc. 

c) Giữa đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ. Người có đạo đức là người 
tự giác tuân thủ kỉ luật và người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức. Sống có 
kỉ luật là biết tự trọng, tôn trọng người khác. 

Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức, quy định của cộng đồng, tập thể, 
chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và được mọi người tôn trọng, quý mến. 


€  BÀITẬP 
a) Trong những hành vi dưới đây, theo em, hành vi nào vừa biểu hiện đạo đức, 
vừa thể hiện tính kỉ luật ? 
(1) Không nói chuyện riêng trong lớp ; 
(2) Quay cóp trong khi thi ; 
(3) Luôn giúp đỡ bạn bè khi khó khăn ; 
(4 Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường ; 
(5) Luôn hối hận khi làm điều gì sai trái ; 
(6) Không hút thuốc lá, không uống rượu : 
(7) Làm bài đây đủ trước khi đến lớp. 

b) Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của một số bạn học sinh hiện 
nay và tác hại của nó. 

e) Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm 
kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng 
mặt trong những hoạt động đo lớp tổ chức vào chủ nhật. 

Có bạn ở lớp cho rằng Tuấn là học sinh thiếu ý thức tổ chức kỉ luật. 

- Em có đồng tình với ý kiến trên không ? Vì sao ? 

- Nếu em học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm gì để Tuấn được tham gia sinh hoạt 
với tập thể lớp trong những ngày chủ nhật ? 

đ) Em có dự định gì về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng 
còn là học sinh ? 


14 


YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Bác Hồ đến thăm người nghèo 


Tối 30 Tết năm Nhâm Dần (1962), đường phố mịt mù trong làn mưa bụi. Trời 
rét ngọt, xe ô tô đưa Bác tới đầu phố I.ý Thái Tổ thì đừng lại. Bác tới thăm gia đình 
chị Chín. Bác chọn một gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết, 
Chồng chị Chín mất, để lại ba đứa con nhỏ. Chị phải đi làm công nhật, gặp việc gì 
làm việc đó để lấy tiền nuôi con. 

Nhìn thấy Bác bước vào nhà, chị Chín xúc động, các con chị reo lên : “Bác Hồ, 
Bác Hồ !”... Bác Hồ đến bên các cháu, âu yếm xoa đầu rồi trao quà Tết cho các 
cháu. Bác quay lại hỏi chị Chín : 

- Thím hiện nay làm gì ? 

- Dạ... thưa Bác... 

- Thím vẫn chưa có công việc ổn định à ? 

- Dạ, cháu đã ngoài ba mươi tuổi, lại ít được học hành nên tìm việc làm ổn định 
cũng khó ạ. 

Bác quay lại nhìn ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội, rồi Bác 
lại hỏi tiếp chị Chín : 

- Mẹ con thím có bị đói không ? 

- Dạ, bữa cơm, bữa cháo cũng tạm đủ ạ ! 

Nói tới đây chị Chín rơm rớm nước mắt. 

Bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi chị Chín : 

- Cháu có đi học không ? 

- Dạ, cháu đang học lớp 4 ạ. Cháu nó vất vả lắm, sáng đi học, chiều về trông 
em và lao động giúp đỡ gia đình. Dù khó khăn, cháu cũng cố cho các cháu học hành. 


lŠ 


Nghe chị Chín nói, Bác tỏ ý hài lòng. Bác ân cần dặn dò chị về việc làm ăn và 
học hành cho các cháu. 

Trên đường về Phủ Chủ tịch, mưa xuân như rắc bụi, trời càng lạnh. Ngồi trong 
xe, Bác đăm chiêu suy nghĩ. 

Sau Tết, Bác Hồ đã chỉ thị cho Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội phải chú 
ý tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp nhiều khó khăn như chị Chín. 


Theo Vũ Kỳ 
(Trong cuốn Kể chuyện Bác Hả, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1988) 


Gợi ý 

a) Những chỉ tiết nào trong truyện thể hiện sự quan tâm, thông cảm và giúp đỡ 
của Bác Hồ đối với gia đình chị Chín ? 

b) Những chỉ tiết ấy biểu hiện đức tính gì của Bác Hồ ? 


c) Em hiểu thế nào là yêu thương con người ? 


Ø  NỘIDUNG BÀI HỌC 
a) Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho 
người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. 


b) Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ 
gìn, phát huy. 


©) Người biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng. 
* Tục ngữ : 
Thương người như thể thương thân. 


©  BÀITẬP 

a) Em hãy nhận xét hành vi của những nhân vật nêu trong các tình huống 
sau đây : 

- Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một số bạn cùng lớp đến 
thăm hỏi, chăm sóc mẹ bạn Hải. 

- Bé Thuý ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua, thấy vậy 
đã vào băng bó vết thương ở tay cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em. 


16 


- Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử Toàn 
chếp và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng bạn Toàn không đồng ý, với lí 
đo Vân không phải là bạn thân của Toàn. 

- Trung hỏi vay tiền của Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay 
mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. 

b) Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình thương yêu của con 
người đối với con người. 

c) Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi 
người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên 
đường phố...). 

d) Em hãy kể về những tấm gương (trong lớp. trong trường hoặc nơi em ở) đã 
giúp người khác trong đời sống, trong học tập thể hiện truyền thống “lá lành đàm 
lá rách” của dân tộc ta. 


Bài 
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 


@® TRUYỆN DỌC 


Bốn mươi năm vẫn nghĩa nặng tình sâu 


Mới hơn bảy giờ sáng mà sân trường đã nhộn nhịp. Tám giờ, thây Bình đến. 
Mọi người chạy đến vây quanh thầy chào hỏi thắm thiết, tặng thầy những bó hoa 
tươi thắm. Không khí thật cảm động. Thầy Bình ngỡ ngàng nhớ lại những học trò 
này của lớp 7A Trường cấp II* Tân Mão bốn mươi năm về trước trong buổi chia 
tay thầy khi tốt nghiệp cấp H. Chỉ có điều khác, trước mặt thầy giờ đây là những 
người đã đứng tuổi, *chững chạc” hơn, nhiều người tóc đã điểm bạc. Nhiều người 
trên ngực lấp lánh huân chương, huy chương, ghi nhận những chiến công, thành 
tích trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thầy trò tay bắt mặt mừng, nhoè 
lệ trong ngày gặp mặt... 


17 


Ông Nam, nguyên là lớp trưởng, vẫn cách nói nhỏ ngày xưa : '“Tất cả chú ý ! 
Nghiêm !”, rồi hạ giọng hóm hỉnh : “Kính mời thầy và mời tất cả các bạn vào lớp 
để học bài Tình thây trò”. Tất cả cười vang vui vẻ và kéo vào lớp. 

Lớp học bây giờ được xây lại đẹp và khang trang hơn xưa nhiều, nền nhà lát 
đá hoa, có cửa kính, quạt trần... Vừa vào đến lớp, ông Nam mời thầy Bình lên bục 
giảng như trước đây và mọi người tự tìm chỗ ngồi của mình. Ba mươi hai học sinh 
cũ có mặt lại ngồi trong lớp học như cách đây bốn mươi năm về trước. Bài học hôm 
nay không phải là nghe thầy Bình giảng mà là thầy nghe học sinh cũ nói về những 
kỉ niệm thầy trò, bày tỏ lòng biết ơn và báo cáo với thầy về những công việc của 
mỗi người trong những năm qua. 

Biết bao kỉ niệm giữa thầy và trò được nhắc lại làm ai nấy đều bồi hồi, xúc 
động. Đã quá trưa mà buổi gặp mặt vẫn chưa kết thúc được. 

Ông Nam nay là Trưởng ban liên lạc học sinh cũ của lớp, thay mặt những 
người dự họp đứng lên phát biểu, bày tỏ tình cảm chân thành của những học trò 
cũ đối với người thầy đã cho họ kiến thức và tình yêu trong cuộc đời. 

Buổi gặp mặt kết thúc, thầy và trò lưu luyến mãi không muốn ra về. 

Yên Thái 


18 


Chú thích 

* Cấp II : tương đương với cấp Trung học cơ sở hiện nay. 
Gợi ý 

a) Những chỉ tiết nào trong truyện thể hiện sự kính trọng và biết ơn của những 
học sinh cũ đối với thầy Bình ? 

b) Em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo ? 


c) Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay. 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Tôn sư trọng đạo là : Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người 
làm thầy giáo, cô giáo (đặc biệt đối với những thầy, cô giáo đã dạy mình), ở mọi 
lúc mọi nơi ; coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy 
đã dạy cho mình. 

b) Tôn sư trọng đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần 
phát huy. 

* Tục ngữ : Không thây đố mày làm nên. 


* Châm ngôn: Nhất nự ví sư, bán tự vỉ sư. 


@  nÀITẬP 


a) Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo ? 
Hành vi nào cần phê phán ? Vì sao ? 


(1) Ngày chủ nhật, Năm ra chợ, gặp cô giáo cũ, Năm đứng nghiêm, bỏ 
mũ chào cô ; 

(2) Thầy Minh ra bài tập Toán cho học sinh về nhà làm. Mải chơi nên Hoa 
không làm bài tập ; 

(3) Anh Thắng là một sinh viên đại học, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20-11, anh Thắng đã viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy anh từ hồi lớp I ; 

(4) Giờ trả bài Tập làm văn, An bị điểm kém. Vừa nhận được bài từ tay thầy 
giáo, An đã vò nát và đút bài vào ngăn bàn. 

b) Em hãy tìm một số câu ca đao, tục ngữ nói về sự kính trọng và lòng biết ơn 

thầy giáo, cô giáo. 


19 


€) Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư 
trọng đạo ? 
(1) Ân trả, nghĩa đên. 
(2) Không thây đố mày làm nên. 
(3) Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. 
(4) Muốn sang thì bắc cầu kiều 
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. 
(5) Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. 
(Nhất tự vi sư, bán tự vi sư). 


ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ 
@ TRUYỆN DỌC 


Một buổi lqo động 


Một ngày chủ nhật, Trường Trung học cơ sở Xuân Tiến tổ chức cho các lớp 
khối 7 lao động san sân bóng. Đã gần trưa, nhiều lớp đã hoàn thành công việc được 
giao. Riêng lớp 7A công việc vẫn chưa hoàn thành, phần vì gặp phải khu đất khó 
làm, có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt, phần vì lớp lại có nhiều bạn nữ. 
Lớp 7B làm ngay cạnh lớp 7A và đã làm xong công việc của mình. Cả lớp đang 
quây tròn trên nên đất mới san, róc mía, bóc cam ăn. Các bạn lớp 7A vẫn tiếp tục 
lao động, người xúc, người đào, người san... Lớp trưởng 7B chạy sang tìm gặp 
Hoà - Lớp trưởng 7A, rồi vỗ mạnh hai tay vào nhau hô to : 

- Ngừng tay ! Ngừng tay các bạn ơi ! 

Nhiều bạn ngừng tay, nhưng nhiều bạn vẫn mải miết làm. Lớp trưởng 7A hỏi : 


- Có việc gì thế Bình 2 Sao lại ngừng tay ? 


20 


PP 
3 li “ 
( W % 
© b 
'c hức 


- Thế này nhé, - Lớp trưởng 7B nói - việc của các cậu còn nhiều. hết buối cũng 
chưa chắc đã xong. Các cậu nghỉ một lúc sang bên bọn mình ăn mía, ăn cam rồi cả 
hai lớp chúng ta cùng làm. 

Lớp trưởng 7A xúc động dang hai tay ôm Bình lắc mạnh : “Hay quá, hay quá. 
Hoan hô các bạn 7B, hoan hô !” rồi quay về phía lớp đang lao động hô to : “Tất cả 
ngừng tay, nghỉ đã, sang 7B ăn mía”. Thế là cả lớp 7A ùa sang chỗ lớp 7B. Các bạn 
7B lấy mía, cam mời các bạn 7A và cùng nhau ăn vui vẻ. Bình và Hoà khoác tay 
nhau cùng bàn kế hoạch thực hiện phần việc còn lại. 

Sau những phút nghỉ giải lao, hai lớp lại tiếp tục cóng việc. Còn một mó đất 
cao, có nhiều bụi cây, rễ to bám chắc trong lòng đất, cả hai lớp, người cuốc, người 
đào, người xúc đất chuyển đi. Chỉ trong khoảng hơn một giờ, các rễ cây đã được 
dọn sạch, mô đất cao đã được san phẳng. 

Thế là nhờ có các bạn lớp 7B sang giúp, lớp 7A đã làm xong phần việc được 
giao. Bình và Hoà nắm tay nhau vui sướng. Hoà nói : 

- Cảm ơn, các cậu đã giúp đỡ bọn mình ! 

- Có gì đâu, giúp nhau một chút là chuyện thường thôi mà ! 

Yên Thái 


21 


Gợi ý 
a) Khi lao động san sân bóng, lớp 7A đã gặp phải những khó khăn gì ? 
b) Để giúp lớp 7A giải quyết khó khăn, các bạn lớp 7B đã làm gì ? 
c) Những việc làm ấy thể hiện đức tính gì của các bạn lớp 7B ? 


©  NÔIDUNG BÀI HỌC 
a) Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ 
nhau khi gặp khó khăn. 
b) Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi 
người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quý. 
e) Đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh để vượt qua được 
khó khăn. 
đ) Đoàn kết, tương trợ là một truyền thống quý báu của đân tộc ta. 
® Ca dao : 
Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lạt nên hòn núi cao. 
* Danh ngôn : 
*Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công”. 


Chủ tịch Hô Chí Minh 


©  BÀITẬP 

a) Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thuỷ. Trung bị ốm phải nghỉ học 
nhiều ngày. Nếu em là Thuỷ, em sẽ giúp Trung việc gì ? 

b) Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán ; 
mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm xấu. 

Em có tán thành việc làm của Tuấn không ? Vì sao ? 

c) Giờ kiểm tra toán, có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” để 
cùng làm. 


Em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bạn đó ? 


đ) Em hãy kể lại một việc làm thể hiện sự đoàn kết, tương trợ của em với bạn 
hoặc với những người xung quanh. 


2 


Bài 8 
KHOAN DUNG 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Häy tha lôi cho em 

Giờ giảng văn đầu tiên. Nhìn cô giáo Vân viết trên bảng, nét chữ run run, không 
thẳng hàng, mấy bạn lớp tôi xì xào, đưa mắt nhìn nhau. 

Bỗng dưng, Khôi đứng dậy nói to : 

- Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá ! 

Cô Vân đứng lặng người. Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái đần. Viên 
phấn trên tay cô rơi xuống. Phải mất vài phút, cô mới giảng tiếp được. Giờ học hôm 
đó kết thúc muộn. 

Trước khi cho lớp nghỉ, cô Vân nói nhỏ nhẹ : 

- Trước hết, cô xin lỗi các em vì giảng quá giờ. Còn chữ viết... (giọng cô đang 
ngập ngừng bỗng rành rọt hẳn lên) cô sẽ cố gắng trình bày đẹp hơn để các em dễ đọc. 

Hôm đó, đến phiên tôi và Khôi trực nhật, tôi đến lớp sớm hơn ngày thường. 
Thấy Khôi đang thập thò ngoài cửa lớp, tôi khẽ bước đến bên cậu ấy và nhìn vào. 
Trời ơi ! Cô Vân đang mải mê nắn nót tập viết ; thảo nào, những giờ giảng gần đây 
chữ cô viết khác hẳn ngày đầu. 

Đang viết, bỗng nhiên viên phấn trên tay cô rơi xuống, cô ngồi thụp xuống 
đất, mặt nhăn lại đau đớn. Có dùng tay trái nắn bóp tay phải khá lau. Hình như 
đau quá, cô lấy tay lau nước mắt. Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy cô, cầm bàn tay 
cô, tôi hỏi khẽ : 

~ Cô ơi, cô làm sao thế ? Em đi báo với các thầy, cô ở văn phòng nhé ? 

- Không sao đâu các em ạ, một lát là khỏi thôi. Thỉnh thoảng, cô lại bị như thế. 
Chả là mảnh đạn còn trong cánh tay cô từ lúc ở chiến trường, gặp khi trở trời là vết 
thương lại tấy lên đấy thôi. 

Tôi quay lại nhìn Khôi. Bỗng nó cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nó 


nghèn nghẹn : 


23 


- Cô ơi ! Cô tha lỗi cho em, em có lỗi với cô. 


Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến : 


- Không sao, cô không giận các em đâu. Thôi chúng ta cùng chuẩn bị đi, sắp 
đến giờ học rồi. 


Phỏng theo Phan Thị Đoan Trang. 
(Tạp chí V? frể thơ, số 119. tháng 12-2000) 


Gợi ý 

a) Thái độ lúc đầu của Khôi đối với cô giáo như thế nào ? Về sau có sự thay 
đổi như thế nào ? Vì sao có sự thay đổi đó ? 

b) Em có nhận xét gì về việc làm của cô giáo Vân và thái độ đối với Khôi. 

€) Em rút ra bài học gì qua truyện đọc trên ? 

đ) Theo em, đặc điểm của lòng khoan dung là gì ? 
24 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn 
tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận 
và sửa chữa lỗi lầm. 

b) Khoan dung là một đức tính quý báu của con người. Người có lòng khoan 
dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. Nhờ có lòng khoan 
dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với nhau trở nên lành mạnh, thân ái, 
dễ chịu. 

Chúng ta hãy sống cởi mở, gần gũi mọi người và cư xử một cách chân thành, 
rộng lượng, biết tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác 
trên cơ sở những chuẩn mực xã hội. 

* Tục ngữ : Đánh kể chạy đi, không ai đánh người chạy lại. 


* Danh ngôn : “Nên tha thứ với lỗi nhỏ của bạn nếu bạn không sửa được. 
Nhưng đối với lỗi nhỏ của mình thì nên nghiêm khắc”. Ð. Gi-sta-lo 


©  DÀITẬP 
a) Hãy kể lại một việc làm thể hiện lòng khoan dung của em, của bạn em hoặc 
của người lớn mà em biết. 
b) Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung ? Vì sao ? 
(1) Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn ; 
(2) Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn ; 
(3) Nhường nhịn bạn hè và em nhỏ ; 
(4) Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý ; 
(5) Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm ; 
(6) Hay chê bai người khác ; 
(7) Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người ; 
(8) Hay trả đũa người khác ; 
(9) Đổ lỗi cho người khác. 


€) Hằng và Lan ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Hằng vô ý làm dây mực ra 
vở của Lan. Lan nổi cáu, mắng Hằng và cố ý vẩy mực vào áo Hằng. Em hãy nhận 
xét thái độ và hành vi của Lan. 

đ) Tan học, Trung vừa lấy được xe đạp ra và lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái 
đi xe đạp không hiểu vì sao xô vào Trung làm Trung bị ngã, xe đổ, cặp sách của 
Trung văng ra, chiếc áo trắng vấy bẩn. Nếu em là Trung, trong tình huống đó, em 
sẽ làm gì ? 

đ) Hãy nêu một vài tình huống mà em có thể gặp (ở trường, ở nhà, ở ngoài 
đường, ở nơi công cộng) đòi hỏi có lòng khoan dung và nêu cách ứng xử của 
mình. Ví dụ : Giữa em và bạn em hiểu lầm nhau và giận nhau. 


Bài 
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Một gia đình văn hoú 


Cô Hoà là một y tá có dáng người nhỏ nhắn và gương mặt dễ mến. Nhiều năm 
qua, cô đã cùng chồng con nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình mình trở thành một 
gia đình văn hoá tiêu biểu. 

Ai đến thăm ngôi nhà xinh xắn của gia đình cô cũng thấy đó là một gia đình 
hạnh phúc. Chồng cô là bác sĩ, đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện nhà. Cô chú 
có một con trai đang học lớp 6. Là một phụ nữ đảm đang, cô vừa hoàn thành tốt 
công tác ở cơ quan, vừa quán xuyến việc nhà, chăm sóc, nuôi dạy con chu đáo. 
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cô chú lo tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, trồng 
mía và rau quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngôi nhà nhỏ bé gia đình cô đang sống 
chính là kết quả công sức lao động và tiết kiệm của cô chú trong nhiều năm qua. 
Trong gia đình cô, mọi người luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau mọi công việc. Bạn Tú, 


26 


con trai của cô chú tuy còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ cha mẹ nhiều việc như dọn 
dẹp nhà cửa, cắt cỏ cho bò, chăm sóc cây trồng... 

Trong nhà cô, đồ đạc được xếp đặt gọn gàng, đẹp mắt. Mọi sinh hoạt của gia 
đình đều có giờ giấc nhất định, ai cũng chăm lo hoàn thành công việc của mình. 
Không khí gia đình luôn đầm ấm vui vẻ. Bữa cơm chiều là lúc mọi người quây 
quần, chia sẻ với nhau những điều vui buồn sau một ngày lao động, học tập. Buổi 
tối, người nào việc ấy : cô chú đọc sách báo hoặc trao đổi công việc chuyên môn, 
bạn Tú ngồi vào góc học tập của mình. Cô chú luôn là tấm gương sáng cho con và 
chú ý rèn cho con những thói quen tốt. Vì vậy, Tú luôn là một học sinh chăm ngoan. 
Năm năm liên, bạn đều đạt danh hiệu “Học sinh giới”. Cô chú đều được công nhận 
là Chiến sĩ thí đua cúa tính nhiều năm. 

Gia đình cô Hoà còn tích cực đóng góp xây dựng nếp sống văn hoá ở khu đân 
cư. Cô chú đã gương mẫu đi đầu và vận động bà con thường xuyên làm vệ sinh môi 
trường và chống các tệ nạn xã hội. Cô chú luôn quan tâm giúp đỡ bà con lối xóm. 
Ai ốm đau, bệnh tật tìm đến nhà cũng đều được cô chú tận tình giúp đỡ. 

Phỏng theo Đào Khải 


(Bản tin số 4/ 2001 của Ban Chỉ đạo. 
xây dựng đời sống văn hoá, Bộ Văn hoá - Thông tỉn) 


27 


Gợi ý 

a) Em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hoà ? 

b) Mọi thành viên trong gia đình cô Hoà đã làm gì để xây dựng gia đình mình 
thành gia đình văn hoá ? 

©) Theo em, thế nào là gia đình văn hoá ? 


đ) Để xây dựng gia đình văn hoá, mỗi người trong gia đình cần phải làm gì ? 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế 
hoạch hoá gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 

b) Để xây dựng gia đình văn hoá, môi người cần thực hiện tốt bổn phận, trách 
nhiệm của mình với gia đình ; sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành 
mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội. 

c) Gia đình thực sự là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người. Gia đình có 
bình yên thì xã hội mới ổn định. Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng 
xã hội văn minh, tiến bộ. 


đ) Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hoá bằng cách chăm ngoan, học 
giỏi ; kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi 
ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình. 

* Danh ngôn : 

“Con người ta có ba điều bất hạnh : cái chết, sự già nua và con cái hư hỏng. 
Sự già nua là điều không tránh khỏi, cái chết rất nghiệt ngã. Trước những nổi bất 
hạnh này, không ai đóng kín của nhà mình lại được. Nhưng gia đình có thểphòng 
ngừa những đứa con hư như phòng ngừa hoả hoạn. Diêu này không chỉ tuỳ thuộc 
vào cha mẹ các em mà còn tuỳ thuộc vào các em là những đứa con”. 

V.A. Xu-khôm-lin-xki 


©  BÀITẬP 
a) Hãy tìm hiểu kĩ nội dung và các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá tại địa 
phương em và nhận xét việc thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hoá của gia đình em, 


của bản thân em. 


28 


b) Em hãy nhận xét về đời sống vật chất và tinh thần của các loại gia đình sau : 
- Gia đình đông con ; 
- Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi, đua đòi ; 
- Gia đình có hai con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. 

Theo em, có phải gia đình giàu có thì bao giờ cũng hạnh phúc, tiến bộ ? 

c) Trong gia đình, mỗi người đều có thói quen và sở thích khác nhau. Theo em, 
làm thế nào để có được sự hoà thuận và không khí đầm ấm, hạnh phúc trong 
gia đình ? 

d) Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc 
không đồng ý : 

(1) Việc nhà là việc của mẹ và con gái ; 

(2) Trong gia đình nhất thiết phải có con trai ; 

(3) Không cần có sự phân công chặt chế công việc trong gia đình ; 
(4) Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc ; 

(5) Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc gia đình ; 

(6) Trong gia đình, mỗi người chỉ cần hoàn thành công việc của mình ; 
(7) Trẻ em không thể tham gia xây dựng gia đình văn hoá. 

đ) Em có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của con cái trong gia đình qua 
kinh nghiệm của bản thân và qua câu nói của Xu-khôm-lin-xki ? 

e) Theo em, những gia đình sau đây có ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội như 
thế nào ? 

- Gia đình có cha mẹ bất hoà ; 
- Gia đình có cha mẹ thiếu gương mẫu (làm ăn bất chính, nghiện hút...) ; 
- Gia đình có con cái hư hỏng (ăn chơi quậy phá, nghiện hút, đua xe...). 

gø) Hãy kể tên những việc của gia đình mà em có thể tham gia. Em dự kiến sẽ 

làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hoá ? 


29 


GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP 
CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Truyện kể từ trang trgi 


Cau chuyện mà tôi muốn kể với các bạn hôm nay chính là chuyện về gia đình 
tôi. Bằng sức lao động của mình, chúng tôi đã biến những quả đồi trọc cằn cỗi 
thành một trang trại kiểu mẫu. Đó là cả một cuộc tranh đấu thực sự gay go, quyết 
liệt của chúng tôi để chiến thắng đói nghèo. 


Ngày ấy, tôi còn bé lắm. Tôi chỉ nhớ bàn tay của cha và anh trai tôi dày lên, 
chai sạn vì phát cây, cuốc đất, quyết tâm bắt đất sinh lời. Bất kể thời tiết khắc nghiệt 
đến đâu, cha và anh cũng không bao giờ rời “trận địa”. Tôi cũng tích cực tham gia 
với cả nhà bằng cách ngày ngày mang những cây bạch đàn non lên ngọn đồi cao 
kia để cha và anh trồng. Cha tôi đã từng là lính vận tải biển. Tôi vô cùng ngưỡng 
mộ lòng kiên trì, bên bỉ của cha. Đến nay, trang trại nhà tôi có hơn 100 héc ta đất 
đai màu mỡ trồng bạch đàn, hoè, mía và các loại cây ăn quả. Ngoài ra, cha tôi còn 
cho nuôi rất nhiều bò, đê, gà. Cách đây hai năm, trang trại nhà tôi mới được gặt hái 
những thành quả ban đầu. 

Tôi cũng đang bắt đầu “sự nghiệp nuôi trồng” của mình từ cái chuồng gà bé 
nhỏ này. Mẹ cho tôi 10 cô gà con và bây giờ chúng đã thành 10 cô gà mái đẻ “trứng 
vàng”. Số tiền bán trứng, tôi tiết kiệm để mua sách vở, đồ dùng học tập, truyện 
tranh và báo Thiếu niên tiền phong. 

Cuộc sống thường ngày của gia đình tôi, nhất là trong những dịp nghỉ hè, cực 
kì bận rộn. Sự lao động không mệt mỏi của cha và anh trai là những tấm gương 
sáng để tôi hiểu rằng, không bao giờ được ÿ lại hay trông chờ vào người khác mà 
phải đi lên bằng chính sức lao động của mình. 

Phỏng theo Thanh Bình 
(Báo Thiếu niên tiên phong, số 68, tháng 6-2000) 


30 


Gợi ý 

a) Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình ở 
truyện đọc trên thể hiện như thế nào ? 

b) Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của gia đình ? 

e) Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng đối với mỗi con người như 
thế nào ? Em tự hào điều gì vẻ gia đình, dòng họ của mình ? 

d) Chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của 
gia đình, dòng họ ? 


Nghệ nhân Thái Văn Hồng đang hướng dẫn con trai về nghề chế tạo sản phẩm từ gỗ 
(Ảnh : Trân Thiêm - Thông tấn xã Việt Nam) 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 

a) Nhiều gia đình, dòng họ có truyền thống tốt đẹp về học tập, lao động, nghề 
nghiệp, văn hoá và đạo đức. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, 
đòng họ là tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy. 

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp ta có 
thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú truyền 
thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 


31 


c) Chúng ta trân trọng, tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng 
họ và phải sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh 
của gia đình, dòng họ. 

* Tục ngữ : - Giấy rách phải giữ lấy lẻ. 


- Con hơn cha là nhà có phúc. 


€  BÀITẬP 

a) Hãy đề nghị ông bà, cha mẹ kể cho em nghe về nguồn gốc và những truyền 
thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. Em có suy nghĩ gì về những truyền 
thống đó ? 

b) Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của Hiên 
chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ øì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới 
thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê 
nghèo và dòng họ của mình. 

Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không ? Vì sao ? 

c) Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ? 

(1) Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp ; 

(2) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn cha 
mẹ, ông bà, tổ tiên ; 
(3) Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào ; 

(4) Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu ; 


(5) Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh 
trong cuộc sống. 

đ) Em hãy sưu tầm và kể lại cho các bạn nghe một mẩu chuyện về truyền thống 
quê hương mình, về các dòng họ (các tổ phụ nghề nghiệp, các nghệ nhân, anh hùng 
liệt sĩ, danh nhân văn hoá v.v...). 

đ) Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của gia đình, đòng họ ? Em dự kiến sẽ tiếp tục làm gì ? 


TỰ TIN 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Trịnh Hải Hà và chuyến du học Xin-ga-po 


Trịnh Hải Hà là một trong hai mươi ba học sinh Việt Nam được tuyển đi du 
học ở Xin-ga-po. Các bạn đều là học sinh giỏi toàn diện, thành thạo tiếng Anh và 
trải qua hai kì thi cực kĩ gất gao do chính người Xin-ga-po tuyển chọn. 

Đến nhà Hà, tôi thật sự bất ngờ khi thấy góc học tập của Hà chỉ là căn gác xép 
ở ban công, một giá sách rất khiêm tốn và một cái máy cát-xét đã cũ. Thấy tôi ngạc 
nhiên, Hà tươi cười, chủ động nói : 

- Gia tài của em chỉ có vậy. Bố em là bộ đội, mẹ em là công nhân đều đã nghỉ 
chế độ. Với đồng lương ít ỏi của bố mẹ, em không thể đòi hỏi điều øì hơn. 

Hà nói chuyện thoải mái, tự tin và chững chạc. 

Tôi hỏi : 

- Không phải là con nhà nòi tiếng Anh, Hà luyện ở “lò” nào mà siêu thế ? 

- Từ nhỏ, chưa bao giờ em đi học thêm, trừ khi được luyện thi trong đội tuyển 
học sinh giỏi, chủ yếu là em tự học. Học trong sách giáo khoa, sách nâng cao và 
tất cả các chương trình tiếng Anh trên tivi. 

- Học như vậy, còn hành thì sao 2 

- Em cùng anh trai luyện nói với người nước ngoài. Lúc đầu, em rất lúng túng, 
chỉ biết nói những câu đơn giản... Nhưng bây giờ thì em có thể tự tin kể cho họ 
nghe về truyền thuyết Hồ Gươm, về Hà Nội nghìn năm văn hiến. Từ nào nói chưa 
đúng ngữ pháp, nói sai, họ sửa giúp mình ngay. Cứ sau mỗi lần như vậy, trình độ 
nói của em lại khá lên một chút. 

- Sang Xin-ga-po học, Hà quan tâm nhất điều gì ? 

- Giáo dục và môi trường. Ở Xin-ga-po, đó là hai lĩnh vực tuyệt vời. Em sẽ 
chuyên tâm vào hai vấn đề ấy, hi vọng sau này sẽ giúp ích cho đất nước mình. 


“ 
°% 


Vậy là với lòng ham học, sự chủ động và tự tin trong học tập, Hà đã đạt được 
điều mơ ước. Chúc cho Hải Hà học thật tốt để đạt được mơ ước của đời mình. 


Phỏng theo Thu Hà 
(Báo Thiếu niên tiền phong, số 119, năm 2000) 


Gợi ý 
a) Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào ? 
b) Do đâu bạn Hà được tuyển đi du học ở nước ngoài ? 
c) Em hãy nêu biểu hiện của sự tự tin ở bạn Hà. 


đ) Vì sao con người cần phải tự tin ? Làm thế nào để có thể tự tin trong 
cuộc sống ? 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 

a) Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, đám 
tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. 
Người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm. 

b) Tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo, làm nên 
sự nghiệp lớn. Nếu không tự tin, con người sẽ trở nên yếu đuối, bé nhỏ. 

c) Chúng ta hãy rèn luyện tính tự tin bằng cách chủ động, tự giác học tập và 
tham gia các hoạt động của tập thể, qua đó tính tự tin của chúng ta được củng cố 
và nâng cao. Cần khắc phục tính rụt rè, tự tỉ, dựa dẫm, ba phải. 

* Tục ngữ :  - Chớ ?hấy sóng cả mà ngã tay chèo. 


- Có cứng mới đứng đâu gió. 


© BÀITẬP 
a) Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự tin chưa. Khi gặp việc khó, bài 
khó em có nắn lòng, có chùn bước không ? Hãy kể một số việc em làm tốt nhờ có 
lòng tự tin. 
b) Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Vì sao ? 
(1) Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình ; 


(2) Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần hỏi ý 
kiến ai ; 

(3) Người tự tỉ luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối ; 

(4 Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác ; 

(5) Người tự tin đám tự quyết định và hành động ; 

(6) Tính rụt rè làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình ; 

(7) Người tự tin không cần hợp tác với ai ; 

(8) Người có tính ba phải là người thiếu tự tin ; 

(9) Người tự tin luôn tự đánh giá cao bản thân mình. 

c) Hãy ghi lại cảm nghĩ của em về một tấm gương tự tin mà em biết. 

đ) Giờ kiểm tra toán, cả lốp đang chăm chú làm bài. Hân làm xong bài, nhìn 
sang bên trái, thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân vội vàng chữa lại 
bài. Sau đó, Hân lại quay sang phải, thấy Tuấn làm khác mình, Hân cuống lên định 
chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó, cô giáo nhắc cả lớp nộp bài. 

Em hãy nhận xét hành vi của Hân trong tình huống trên. 


đ) Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách nào ? 


SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH 


@  THÔNGTIN 


Ngay sau ngày khai giảng, biết được thời khoá biểu lên lớp hằng ngày, Nguyễn 
Hải Bình đã lên lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần như sau : 


“ 
xà 


Sáng Chiều Tối 
(Từ 6h30 đến 11h30)| (Từ I4h đến 17h) (Từ 19h đến 22h) 


Tự học Xem tivi 


Đến lớp học tin học Xem tivi 


AE mm mm 


Gợi ý 

a) Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn 
Hải Bình ? 

b) Em có nhận xét gì về tính cách của bạn Hải Bình ? 

e) Em thử dự đoán xem với cách làm việc theo kế hoạch như Hải Bình thì sẽ 
đem lại những kết quả gì 2 

đ) Tại sao phải làm việc có kế hoạch ? Nếu làm việc không có kế hoạch thì có 
lợi, có hại gì ? 


NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công 
việc hằng ngày, hằng tuân một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có 
hiệu quả, có chất lượng. 

b) Kế hoạch sống và làm việc phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ : rèn luyện, 


học tập, lao động, hoạt động, nghỉ ngơi, giúp gia đình. 
36 


c) Cần biết làm việc có kế hoạch và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. 

đ) Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đặt ra. 

đ) Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công 
sức và đạt hiệu quả trong công việc. 


©  DÀITẬP 

a) Em hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? 

b) Ở lớp bạn Hải Bình, có bạn Vân Anh tuần nào cũng xây dựng kế hoạch rất 
chỉ tiết (xem kế hoạch làm việc tuần của Vân Anh) và thực hiện rất nghỉ 
Nếu vì lí do đặc biệt không thực hiện đúng kế hoạch, Vân Anh đều tìm 
chỉnh hợp lí vào thời gian thích hợp. Còn bạn Phi Hùng chẳng làm kế hoạch gì cả : 
mai thi, hôm nay vẫn đi chơi cả ngày, nhiều khi quên những yêu cầu mà thầy, cô 
giáo giao về nhà. 


Kế hoạch làm việc tuân của Vân Anh 


Giờ| sụ- 
5h30 


5h30- 
6h30 


Tập thể 
dục 


Sinh hoạt 
t Học lớp ICLB. 
„ nhạc (19h-21h) 
- Tự học 


ba nL 
_ nt 
sáu nL 


hai 


hệ - Xem thời 
năm ta sự 
Ñ - Tự học 


Học lớp 
toán 

Sinh hoạt Nghĩ 
CLB (xem tivi) 


Tự học 


bảy nL 


Em có nhận xét gì về cách sống và làm việc của hai bạn Vân Anh và Phi Hùng ? 
©) Em hãy so sánh hai bản kế hoạch của Hải Bình, Vân Anh và nhận xét ưu, 
nhược điểm của mỗi bản kế hoạch. 


đ) Có quan niệm cho rằng : Chỉ có thể xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, 
hằng tháng, hằng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. 
Em đồng tình hay phản đối ? Vì sao ? 


đ) Em hãy lập kế hoạch làm việc một tuần. Khi lập kế hoạch em có cần trao 


đổi với bố mẹ hoặc người khác trong gia đình không ? Vì sao ? 


e) Hãy trao đổi trước nhóm, tổ (hoặc lớp) về việc thực hiện kế hoạch học tập, 
làm việc của cá nhân hằng tuần. Phân tích nguyên nhân của việc thực hiện tốt hoặc 


chưa tốt kế hoạch đó. 


QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC 
VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM 


@ TRUYỆN ĐỌC 


Một tuổi thơ bết hạnh 


Tôi gặp em khi đến thăm trường giáo dưỡng. Đó là một em bé nhanh nhẹn, vui 
tính, có đôi mắt to thông minh. Khi được hỏi vì sao lại ở đây, em đã kể cho tôi nghe 
về tuổi thơ của mình. 


38 


Các quyền của trẻ em 


Khi mới sinh, cha mẹ đặt tên em là Phan Văn Thái. Lúc trở thành trẻ bụi đời, đồng 
bọn gọi em là Ba Chẽ, bởi sau một lần đánh nhau, một bàn tay em chỉ còn 3 ngón. 


39 


Với cái tên ấy đã nói lên cuộc sống phiêu bạt, bất hạnh của Thái. Đến nay, em mới 
tròn 13 tuổi, nhưng tuổi thơ của em đã đây những bất hạnh, tủi hờn và cả tội lỗi. 
Năm em lên 4 tuổi, bố mẹ li hôn, cả hai đều bỏ em đi tìm hạnh phúc riêng. Em 
được bà ngoại nuôi dưỡng, khi bà già không đủ sức làm nuôi cháu nữa, em phải rửa 
bát thuê kiếm sống. Chứng kiến cảnh làm lụng vất vả của chú bé đang tuổi cắp sách 
đến trường, một bà tốt bụng đã đem em về nuôi. Do không được dạy bảo chu đáo, 
một năm sau em đã lấy cắp xe đạp của mẹ nuôi, bỏ lên Hà Nội và trở thành kẻ bụi 
đời chuyên cướp giật ở cầu Long Biên. Phải mất một thời gian các trinh sát mới bắt 
quả tang cậu bé đã gây bao phiền toái cho khách qua cầu. Tại cơ quan Công an, 
Thái thú nhận : “Mỗi ngày cháu tham gia cướp giật ở cầu Long Biên từ một đến hai 
vụ. Số tiền cướp được dùng để ăn uống, tối đến cháu ngủ ở gầm cầu”. 

Tôi hỏi em : “Ở đây thế nào ?”. Em hồn nhiên trả lời : “Thích lắm chú ạ. Cháu 
được ăn uống đây đủ, được đi học, lại chẳng phải lo tìm chỗ ngủ mỗi khi trời mưa.” 


Phỏng theo Kim Quý 
(Báo Công an nhân dân, ngày 22-12-2000) 


Gợi ý 
a) Theo em, vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật 2 
b) Thái đã không được hưởng những quyền gì so với các bạn cùng lứa tuổi ? 
c) Theo em, Thái phải làm gì để trở thành người tốt ? 


đ) Nêu các quyền của trẻ em được thể hiện trong tranh 1, 2, 3, 4, 5. 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Quyên được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em 

* Quyển được bảo vệ 

Trẻ em có quyển được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã 
hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. 

* Quyên được chăm sóc 

Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ ; được sống 
chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình. 

Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, 
phục hồi chức năng. 

Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy. 


40 


* Quyên được giáo dục 

Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. 

Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao. 

b) Bổn phận của trẻ em 

- Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội 
chủ nghĩa ; 

- Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác ; 

- Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn ; 

- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục ; 


- Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng các chất kích thích có hại cho 
sức khoẻ. 

€) Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội 

Cha mẹ hoặc người đỡ đầu là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, 
chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em. 

Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, 
có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công đân 
có ích cho đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : 


Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 


€  BÀITẬP 


a) Trong các hành vi sau, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ? 
(1) Làm khai sinh chậm, khi trẻ đến tuổi đi học mới làm khai sinh ; 
(2) Đánh đập, hành hạ trẻ ; 
(3) Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng ; 
(4) Bất trẻ bỏ học để lao động kiếm sống ; 
(5) Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện ; 
(6) Dụ dõ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc. 
b) Kể những việc làm của Nhà nước và nhân dân góp phần bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em. 


c) Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường. 


41 


đ) Trong trường hợp bị kẻ xấu đe doạ, lôi kéo vào con đường phạm tội (ví dụ : 
Trộm cắp), em sẽ làm gì ? 

(1) Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền 
địa phương ; 

(2) Im lặng, bỏ qua ; 

(3) Nói với bố mẹ hoặc các thầy cô giáo trong trường và đề nghị giúp đỡ ; 

(4) Biết là sai nhưng vì bị đe doạ nên vẫn làm theo lời dụ dỗ. 

đ) Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả 
sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. 
Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học để đi chơi với những bạn xấu. 
Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. 
Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại. 

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em, Tú đã không 


làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em ? 


._. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


@  THÔNG TIN, SỰ KIỆN 


a) Thông tin 

* Trong các thập niên cuối của thế kỉ XX, Nhà nước ta đã có những giải pháp 
hữu hiệu, những chính sách thích hợp nhằm hạn chế và ngăn chặn nạn xâm hại 
rừng, ngăn chặn tình trạng suy giảm rừng, kiểm soát các thảm hoạ mất rừng gây 


ảnh hưởng xấu tới môi trường (xem bảng). 


42 


Bảng diễn biến tỉ lệ (%) đất có rừng che phủ 


Năm 
|Chỉ số thông ti 1950 - | 1960 - |1970 -| 1980 - | 1990 - 2000 - 
hiện trạng rừng liên quan 1960 | 1970 | 1980| 1990 1997 2001 


lđến môi trường 


Tỉ lệ (%) độ che phủ của rừng và quần 
5 : â 41% 29% |28/7%| 27,2% | 28,8% 33,2% 
thể cây thân gỗ lưu niên tập trung 


Khôi 
phục | Khôi phục 
: BỂ cà chuïy ca dần tính |_ dân tính 
Hiệu quả về môi trường. , § 
năng năng 


phòng | phòng hộ 
hộ, 


* Những diện tích rừng rộng lớn ở nước ta đã bị tàn phá, huỷ diệt bởi các kĩ 
thuật và phương thức chiến tranh hiện đại do giặc ngoại xâm gây ra trong 30 năm 
(1945 - 1975). 

* Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp 
lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng liên tục làm cạn kiệt tài nguyên. 

® Trong 10 năm trở lại đây (1991 - 2000), nạn lâm tặc hoành hành, số gỗ bắt 
được từ lâm tặc trong phạm vi kiểm soát lên tới 200.000 mỔ, trên thực tế còn lớn 
hơn nhiều. 

* Du canh du cư, phá rừng lấy đất canh tác, dẫn đến việc gây ra nhiều vụ cháy 
rừng. Khai thác mở rộng các nông trường không quy hoạch bền vững, cũng xâm 
hại tới tài nguyên rừng. Ví dụ : Năm 2000, đo giá cà phê giảm, I80 nghìn héc ta 
cà phê bị phá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường, gây hoang hoá đất 
trên diện tích rộng. 

(Trích Chương 7, Báo cáo Hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2001) 


b) Sự kiện 

* Trong hai ngày 4 và 5-9-2013 liên tục xảy ra lũ quét tại huyện Sa Pa, 
Văn Bàn, Bát Xát... Sáng ngày 5-9, nước lũ đã cuốn trôi cả khu tập thể của Trường 
Trung học cơ sở Bản Khoang (Sa Pa) khiến cả chục thây cô bị cuốn theo dòng nước 


và đất đá. 


43 


Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 37 ngôi nhà, làm hư hỏng 27 nhà, thiệt hại 1725 héc ta 
điện tích hoa mà, lúa, nhiều tuyến đê kè, đường giao thông bị hỏng, sạt lở. Riêng 
tỉnh lộ 155 qua xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai sạt lở 20.000m3. 


Trận lũ quét tối ngày 4 — 9, khiến trung tâm xã Bản Khoang sập nhiều ngôi nhà, 
cuốn trôi cả chục giáo viên. (Ảnh : Lưø Trần) 


Người dân tìm kiếm được thi thể các nạn nhân trong cơn lũ quét ở Sa Pa ngày 5 — 9. 
(Ảnh : CTV) 
(Theo Báo Vnvpress, ngày 6 — 9 — 2013). 


* Trong những ngày đầu tháng 10-2000, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to 
ở nhiều nơi, gây lũ lớn. Ở huyện Krông Nô mưa làm ngập 120 héc ta cà phê, 
40 héc ta lúa, 200 căn nhà, trong đó có 68 nhà ngập sâu gần 2m. Tỉnh lộ 4 ngập 
sâu trong nước từ 0,5m đến 2,5m ; giao thông bị tắc hoàn toàn. Ở huyện Lắk, trên 
500 héc ta lúa, hoa màu và 250 nhà dân bị ngập. Quốc lộ 27 bị lũ cuốn đứt 2 đoạn, 
giao thông trên tuyến bị tê liệt. Hai người dân bị chết vì lũ cuốn. 


(Theo Báo Lzø động, ngày 12-10-2000) 


Gợi ý 
a) Em hãy cho biết nguyên nhân (do con người gây ra) dẫn đến hiện tượng 
lũ lụt. 


b) Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người. 

c) Em hãy nêu mối quan hệ giữa các thông tin và sự kiện kể trên. 

đ) Em hiểu thế nào là môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng thế nào đến cuộc 
sống con người ? Cho một vài ví dụ về những việc làm ô nhiễm môi trường. 


©  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, 
có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Những 
điều kiện đó hoặc đã có sẵn trong tự nhiên (rừng cây, đồi, núi, sông, hồ...), hoặc do 
con người tạo ra (nhà máy, đường sá, công trình thuỷ lợi, khói bụi, rác, chất thải). 

b) Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà 
con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người 
(rừng cây, các động vật, thực vật quý, hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, 
đâu, khí...). Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có 
quan hệ chặt chế với môi trường. Mỗi hoạt động kinh tế khai thác tài nguyên thiên 
nhiên dù tốt, xấu đều có tác động đến môi trường. 

e) Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời 
sống con người, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo 
cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tỉnh thân. 

đ) Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong 
lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường ; ngăn chặn, khắc 
phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra ; khai thác, sử dụng hợp 


45 


lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Các 
tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hoạt 
động làm suy kiệt nguồn tài nguyên, huỷ hoại môi trường. Bảo vệ tốt môi trường 
thì con người mới có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, bền vững, lâu dài. 

Ngày 5 tháng 6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày “Môi trường 
thế giới”. 

* Thành ngữ : Rừng vàng, biển bạc. 


©  BÀITẬP 
a) Trong các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ 
môi trường ? 
(1) Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở ; 
(@) Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ 
động vật quý, hiếm : 
(3) Khai thác nước ngầm bừa bãi ; 
(4) Sử dụng phân hoá học và các hoá chất bảo vệ thực vật vượt quá mức 
quy định ; 
(5) Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, 
nước thải sinh hoạt. 
b) Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá huỷ môi trường ? 
(1) Khai thác thuỷ, hải sản bằng chất nổ ; 
@) Săn bắt động vật quý, hiếm trong rừng ; 
(3) Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước ; 
(4) Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng ; 
(5) Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc ; 
(6) Phá rừng để trồng cây lương thực. 
c) Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa ba phương 
án. Theo em, nên chọn phương án nào ? 
Phương án I : Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường, 


tiết kiệm triệt để trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. 


46 


Phương án 2 : Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc 
bảo vệ môi trường, chấp nhận giá thành cao hơn. 

Phương án 3 : Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ (chỉ tăng 
số lượng). 

đ) Viết một đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của em về môi trường và thiên 
nhiên sau chuyến tham quan, du lịch. 

đ) Sau khi học xong bài này, theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp 
phần bảo vệ môi trường ? 

e) Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên. 


g) Hãy giải thích câu thành ngữ “Rừng vàng, biển bạc”. 


BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ 


€@ CC QUANSÁTẢNH 


Bến Nhà Rồng - Thành phố Hồ Chí Minh 
: (Ảnh : Thông tấn xã Việt Nam) 
Di sản văn hoá Mĩ Sơn - 
tỉnh Quảng Nam 
(Ảnh : TTX Việt Nam) 


47 


Vịnh Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh 
(Ảnh : Thông tấn xã Việt Nam) 


Gợi ý 

a) Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên. 

b) Em hãy nêu một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá ở 
địa phương, ở nước ta và trên thế giới. 

©) Việt Nam đã có những di sản nào được UNESCO xếp loại là di sản văn hoá 
thế giới ? 

đ) Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ những di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, di 
tích lịch sử - văn hoá ? 

đ) Chúng ta cần làm gì để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá 
và danh lam thắng cảnh ? 

e) Nhà nước ta có quy định như thế nào về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, 
di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh ? 


9  NỘIDUNG BÀI HỌC 

a) Khái niệm 

Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, 
là sản phẩm tỉnh thân, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền 
từ thế hệ này qua thế hệ khác. 


48 


- Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tỉnh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, 
khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, 
truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng 
nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn 
xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, 
tri thức về y, dược cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về trang phục truyền thống đân 
tộc và những tri thức đân gian khác. 


- Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 
học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, đi vật, cổ vật, bảo vật 
quốc gia. 


+ Đi tích lịch sử - văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, 
hoa học. 

+ Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp 
giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, 
hoa học. 


b) Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hoá 


Di sản văn hoá là t: của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện 


công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể 
iên kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực. 


Những di sản đó cần được giữ gìn, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát 
triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho 
tàng di sản văn hoá thế giới. 

c) Những quy định của pháp luật về bảo vệ đi sản văn hoá 

- Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. 

- Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đi sản văn hoá. 
Chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị đi sản văn hoá. 

- Nghiêm cấm các hành vi : 

+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá. 

+ Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá. 

+ Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai 
thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. 


49 


+ Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
thuộc di tích lịch sử - văn hoá, đanh lam thắng cảnh ; đưa trái phép đi vật, cổ vật, 
bảo vật quốc gia ra nước ngoài. 

+ Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để thực hiện những 
hành vi trái pháp luật. 


©  BBÀITẬP 
a) Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn, bảo vệ, hoặc 
phá hoại di sản văn hoá ? 
(1) Đập phá các di sản văn hoá ; 
(2) Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp ; 
(3) Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm ; 
(4) Lấy cắp cổ vật về nhà ; 
(5) Buôn bán cổ vật không có giấy phép ; 
(6) Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích ; 
(7) Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh ; 
(8) Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá ; 
(9) Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử ; 
(10) Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu ; 
(11) Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật ; 
(12) Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn những người phá hoại di 
sản văn hoá ; 
(13) Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã được xếp hạng. 
b) Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các 
hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của những 
người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc 
làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên 
vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết : nơi đây đã có người đến 
thăm vào thời gian nào. 
- Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao ? 


50 


) Hãy sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có nội dung về di sản văn hoá của Việt Nam 
và thế giới để trưng bày tại lớp vào giờ học Giáo dục công dân tuần sau. 

d) Em hãy tìm hiểu và trình bày tóm tắt về một vài loại di sản văn hoá vật thể 
hoặc di sản văn hoá phi vật thể của địa phương, của đất nước mà em biết. 

đ) Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh mà em cho đó 
là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hoá. 

e) Hãy xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh tại các di tích lịch 
sử hoặc danh lam thắng cảnh ở địa phương. 


Bài L6 
QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO 


€9 THÔNGTIN SỰ KIỆN 


Tình hình tôn giáo ở Việt Ngm 


s Việt Nam là một nước có nhiều loại hình tín ngưỡng, nhiều tôn giáo (Phật 
giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo, đạo Tin Lành, đạo Hồi...), với 
khoảng gần 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Số tín đồ của các tôn 
giáo chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước và phân bố rải rác từ Bắc đến Nam, có cả 
trong vùng người Kinh và trong vùng đồng bào các dân tộc ít người. 


Tuyệt đại đa số đồng bào các tôn giáo ở nước ta là người lao động, có tinh thần 
yêu nước, tỉnh thân cộng đồng, có quá trình gắn bó với cách mạng, góp nhiều công 
sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến, 
hàng chục vạn thanh niên có đạo đã tham gia chiến đấu và nhiều người đã anh dũng 
hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhiều tín đồ và giáo sĩ đã nhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, họ đã làm tốt cả việc đạo và việc đời. 


bÌi 


Tuy nhiên, một số người có tín ngưỡng, tôn giáo do trình độ văn hoá thấp, còn 
mê tín, lạc hậu, thạm chí cuồng tín nên đã bị kích động, bị lợi dụng vào những mục 
đích xấu. Còn có người lợi dụng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
để hành nghề mê tín, tiến hành các hoạt động trái với chính sách tôn giáo và pháp 
luật của Nhà nước ta, để thu lợi cá nhân, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, 
gây ra những hậu quả xấu đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của công dân. 

Phỏng theo Mai Trọng Phụng và Vũ Ngọc Sâm 
(Tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay, Trung tâm Thông tỉn tư liệu 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1996) 


s Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, 
chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kì. Điều đó được thể hiện trong 
những tài liệu sau đây : 

- Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khoá VIII đã khẳng định : “Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng của dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn 
trọng pháp luật. Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc... Đồng thời 
tuyên truyền giáo dục khắc phục mê tín dị đoan ; chống việc lợi dụng tôn giáo, tín 
ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu. 

Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xoá đói, giảm 
nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng môi trường văn hoá, thực 
hiện tốt trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc”. 

- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 24 
quy định : 

1. Mọi người có quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. 


Gợi ý 


a) Hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết. 

b) Thế nào là quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? 

©) Thế nào là mê tín dị đoan ? Tại sao phải chống mê tín dị đoan ? 

đ) Pháp luật của Nhà nước ta quy định như thế nào về quyền tự đo tín ngưỡng ? 


đ) Theo em, tín ngưỡng, tôn giáo khác mê tín dị đoan như thế nào ? 


352 


Ø  NỘIDUNG BÀI HỌC 


a) Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô 
hình như : thần linh, thượng đế, chúa trời. 

b) Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan 
niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ 
nghỉ thể hiện sự sùng bái ấy. 

Các tôn giáo cụ thể còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành...). 

©) Quyền rựt do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là : công dân có quyền theo hoặc 
không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào ; người đã theo một tín ngưỡng hay 
một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn 
giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở. 

đ) Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác : 

- Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu 
thờ, nhà thờ... 

- Không được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín 
ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người 
có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 

đ) Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước. 

e) Mê tín đị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhằm nhí, không phù hợp với 
lẽ tự nhiên (như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép...), dẫn tới hậu quả xấu 
cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, án và có thể cả tính 
mạng con người. Vì vậy, cần phải đấu tranh chống mê tín dị đoan. 


@  BÀITẬẠP 


a) Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không 2 

b) Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan. 

c) Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự đo tín ngưỡng, 
tôn giáo ? Cho ví dụ. 

đ) Chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta đã quy định như thế nào 
về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? 


đ) Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ? 


53 


e) Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ? 
(1) Xem bói ; 
(2) Xin thẻ ; 
(3) Lên đồng ; 
(4) Yểm bùa ; 
(5) Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao ; 
(6) Thắp hương trên bàn thờ tố tiên ; 
(7) Đi lễ chùa ; 
(8) Đi lễ nhà thờ. 
g) Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho 
ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó ? 


NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


@  THÔNGTIN SỰ KIỆN 


* Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng 
tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn 
kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến 
Việt Nam. 

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách 
mạng lâu dài, đây gian khổ hi sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 
tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á. 

Tiếp đó, suốt mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân đân các dân tộc 
nước ta đã liên tục chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là Chiến 


34 


dịch Điện Biên Phủ năm 1954 
và Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử năm 1975, đánh thắng 
hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực đân và đế quốc, giải 
phóng hoàn toàn đất nước, 
thống nhất Tổ quốc, hoàn 
thành cách mạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 
năm 1976, Quốc hội nước Việt 
Nam thống nhất đã quyết định 
đổi tên nước là Cộng hoà xã 
chủ nghĩa Việt Nam ; cả 
nước bước vào thời kì quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 
(Theo Lời nói đâu Hiến pháp 
Việt Nam năm 1992) 


L, +\ —__- —_— 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 
tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2-9-1945 
(Ảnh : Thông tấn xã Việt Nam) 


* “„. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng 
có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

.. Nước Việt Nam có quyển hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một 
nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(Trích Tuyên ngôn Độc lập) 


Gợi ý 
a) Nước ta - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai 
là Chủ tịch nước ? 


b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách 
mạng nào ? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo ? 


a 
Mở 


e) Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào ? 
Tại sao đổi tên như vậy ? 


đ) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai. 


Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước 


Bộ máy nhà nước cấp trung ương. 
® Tà ấn nhân dã tnkểnsi 
TG ¿ £ à án nhân dân 'Viện kiểm sát 
Quốc hội CHANH PHÙ tối CaO nhân dân tối cao 
Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) 

qD) ——— 
HĐND tỉnh UBNDtinh - |Toàánnhândântinh| SH Vôm xá 

(thành phố) (thành phố) (thành phố) hành phổ) 


Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) 


(HH) [ HĐND huyện 
(quận, thị xã, 
thành phố thuộc 
tỉnh) 


UBND huyện 
(quận, thị xã, 
thành phố thuộc 
tỉnh) 


Viện kiểm sát 
nhân dân huyện 
(quận, thị xã, thành 

phố thuộc tính) 


bà án nhân dân huyện 
(quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh) 


Bộ máy nhà nước cấp xã 
qV) (phường, thị trấn) 


HĐND xã UBND xã 
(phường, thị trấn) (phường, thị trấn) 


Gợi ý 
Em hãy tìm hiểu sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước và trả lời những câu hỏi : 
a) Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp ? Tên gọi của từng cấp ? 
b) Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào ? 
©) Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm có những 
cơ quan nào 2 


đ) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm có 
những cơ quan nào ? 


đ) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ? 


* Quốc hội : Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ 
quyền hạn : 

- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật ; 

- Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước ; 

- Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước và hoạt động của công dân. 


(Theo Điều 69 và 70 Hiến pháp Việt Nam năm 2013) 


® Chính phủ : Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội, có nhiệm vụ và quyền hạn : 

- Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

- Thống nhất quản lí về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công 
nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội. 

- Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền 
công dân ; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

(Theo Điều 94 và 96 Hiến pháp Việt Nam năm 2013) 


* Hội đồng nhân dân : Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đo nhân 
đân địa phương bầu ra và được nhân đân địa phương giao nhiệm vụ : 
- Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định. 
- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 
(Theo Điều 113 Hiến pháp Việt Nam năm 2013) 


* Uỷ ban nhân dân : Là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, do Hội 
đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách 
nhiệm tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

(Theo Điều 114 Hiển pháp Việt Nam năm 2013) 

* Toà án nhân dân : Lầ cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân. 

(Theo Điểu 102 Hiến pháp Việt Nam năm 2013) 

* Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 
(Theo Điều 107 Hiến pháp Việt Nam năm 2013) 


57 


Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước 


R xa bung GfC cơ Quan Các cơ quan Các cơ quan 
quyên lực, đại biểu của| hành chính xét xử 
đ nhà nước 


- Chính phủ - Toà án ND tối cao | | - Viện kiểm sát ND tối 
- UBND tỉnh - Toà án ND tỉnh _ 

à : : - Viện kiểm sát ND 
(thành phố) (thành phố) tỉnh thành phố) 
bỏ MENI huyện (quận, - Toà án TỊ) h5yệN, ~ Viện kiểm sát ND 
thị xã, thành phố thuộc | |(quận, thị xã, thành huyện (quận, thị xã, 
ứnh) phố thuộc tỉnh) thành phố thuộc tỉnh) 
- UBND xã - Các Toà án - Các Viện kiểm sát 
(phường, thị trấn) quân sự nến sự 


- Quốc hội 

- HĐND tỉnh (thành 
phố) 

- HĐND huyện 
(quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh) 

- HĐND xã 
(phường, thị trấn) 


Gợi ý 

Em hãy tìm hiểu sơ đồ phân công bộ máy nhà nước và trả lời những câu hỏi : 

a) Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào ? 

b) Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào ? Kể tên các cơ quan đó. 

c) Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là 
cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất ? 

đ) Vì sao Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa 
à cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ? 
đ) Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội ? 

e) Vì sao Uỷ ban nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đồng 
nhân dân ? 

ø) Theo em, công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra 
và đối với cơ quan nhà nước ? 


Ø_  NỘIDUNG BÀI HỌC 

a) Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân”. Bởi vì, Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân 
đân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân. 


b) Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo. 

c) Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm cấc cơ quan nhà nước 
cấp trung ương và cấp địa phương, trong đó gồm có bốn loại cơ quan được phân 
định theo các chức năng và nhiệm vụ khác nhau : 


58 


- Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân, đó là Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Các cơ quan hành chính nhà nước : Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp. 

~ Các cơ quan xét xử : Toà án nhân dân tối cao, các Tbà án nhân dân địa phương 
(tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) và các Toà án quân sự. 

- Các cơ quan kiểm sát : Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát 
nhân dân địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) và các Viện kiểm sát 
quân sự. 

đ) Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân ; bảo vệ Tổ 
quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh. 

đ) Công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của 
các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực 
hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ 
các cán bộ nhà nước thi hành công vụ. 


©  BÀITẬP 

a) Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân ? 

b) Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan 
đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất ? Tại sao ? 

c) Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào 
là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ? 

đ) Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng. 

- Chính phủ làm nhiệm vụ : 

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ; 
(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 
- Chính phủ do : 
(1) Nhân dân bầu ra ; 
(2) Quốc hội bầu ra. 
- Uỷ ban nhân dân do : 
(1) Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra ; 
(2) Nhân dân bầu ra ; 
(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra. 

đ) Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật 2 

e) Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà 
nước để giải quyết. 


59 


Bài 18 


BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ 
(XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) 


@  TÌNH HUỐNG, THÔNG TIN 


s Hỏi và giải đáp pháp luật 

Chị V.T.C ở Hà Nội hồi : 

Con của tôi năm nay đã 9 tuổi, có hộ khẩu ở Hà Nội, nhưng do sơ suất nên gia 
đình tôi đã để mất bản chính giãy khai sinh của cháu. Nay gia đình tôi muốn xin 
cấp lại giấy khai sinh cho cháu có được không ? Và việc cấp lại giấy khai sinh được 
quy định như thế nào ? 


Trả lời : 
Theo quy định của Nhà nước ta thì việc cấp lại giấy khai sinh đo Uỷ ban nhân 
đân cấp xã (phường, thị trấn) nơi đương sự cư trú hoặc đương sự đã đăng kí hộ tịch 
thực hiện. 


Người xin cấp lại giấy khai sinh phải nộp đơn và xuất trình các giấy tờ sau đây : 

- Sổ hộ khẩu gia đình ; 

- Chứng minh thư nhân dân ; 

- Các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh việc mất giấy khai sinh và xin cấp 
lại là đúng sự thật. 


Về thời hạn xin cấp lại giấy khai sinh : trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu xét thấy việc xin cấp lại là đúng sự thật thì Uỷ ban nhân đân 
xã (phường, thị trấn) kí và cấp cho đương sự một bản chính giấy khai sinh. Trong 
trường hợp cần phải xác minh thêm, thì thời hạn kéo đài không quá 7 ngày. 

(Theo Báo Phự nữ Thủi đó, số 39 (459), ngày 6-10-1999) 

s Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) 

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân xã (phường, thị trấn) trực 
tiếp bầu ra và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau : 

- Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng 
của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc 


60 


phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thân của nhân đân 
địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

~ Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã 
(phường, thị trấn) ; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã 
(phường, thị trấn) về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và đời sống, khoa học công 
nghệ và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện chính sách 
dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng chính 
quyền địa phương và quản lí địa giới hành chính của xã (phường, thị trấn). 

s Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) 

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân xã (phường, thị 
trấn) bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau : 

- Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trong các lĩnh vực : đất đai, 
nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, văn hoá, giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh và các lĩnh vực xã hội khác. 


- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, 
các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
xã (phường, thị trấn). 

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ; thực hiện chế độ nghĩa vụ 
quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại của người 
nước ngoài ở địa phương. 

~ Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước ; bảo vệ tính mạng, tự do, 
danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân ; 
chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác... 


Gợi ý 

a) Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ 
quan nào 2 

b) Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào ? 

e) Khi cần sao giấy khai sinh thì đến cơ quan nào : trạm y tế, trường học, 
Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) hay công an xã (phường, thị trấn) 2 

đ) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyển 
hạn gì ? 


đ) Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì ? 


61 


NỘI DUNG BÀI HỌC 


a) Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan 
chính quyển nhà nước cấp cơ sở. 

b) Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân 
về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc 
phòng và an ninh ở địa phương. 

e) Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra và là cơ quan chấp hành nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

đ) Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là những cơ quan nhà nước của dân, 
do dân, vì dân. Vì vậy, mỗi chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước, 
đồng thời làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, đặc biệt là 
phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật cũng như những quy 
định của chính quyền địa phương. 


€  DÀITẬP 

a) Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính 
nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em. 

b) Theo em, trong những câu trả lời dưới đây, câu nào là đúng 2 

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra. 

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra. 


c) Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B. 


A - Việc cần giải quyết B - Cơ quan giải quyết 
- Đăng kí hộ khẩu ; - Công an ; 
- Khai báo tạm trú ; - Uỷ ban nhân dân xã ; 
- Khai báo tạm vắng ; - Trường học ; 
- Đăng kí kết hôn ; - Trạm y tế (bệnh viện). 


- Xin cấp giấy khai sinh ; 

- Sao giấy khai sinh ; 

- Xác nhận lí lịch ; 

- Xin sổ khám bệnh ; 

- Xác nhận bảng điểm học tập. 


62 


MỤC LỤC 


Bài I : Sống giản dị 

Bài 2 : Trung thực 

Bài 3 : Tự trọng 

Bài 4 : Đạo đức và kỉ luật 

Bài 5 : Yêu thương con người 

Bài 6 : Tôn sư trọng đạo 

Bài 7 : Đoàn kết, tương trợ 

Bài 8 : Khoan dung 

Bài 9 : Xây dựng gia đình văn hoá 

Bài 10 : Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
Bài 11 : Tự tin 

Bài 12 : Sống và làm việc có kế hoạch 

Bài 13 : Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 
Bài 14 ; Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 15 : Bảo vệ đi sản văn hoá 

Bài 16 ; Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

Bài 17 : Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 18 : Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) 


Trang 


63 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Chịu trách nhiệm nội dụng : 


Biên tập lần đâu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản in : 

Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
“Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
“Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


TRẦN VĂN THẮNG - TẠ HOÀI NAM 

HOÀNG KIM LIÊN 

NGUYỄN KIM TOÀN - TRẦN THANH HẰNG 

BÙI QUANG TUẤN 

HOÀNG KIM LIÊN 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
Mã số : 2H714T0 


In.. ú 

Đơn vị in : 

Cơ sở in ị 

Số ĐKXB : 01-2020/CXBIPH/298-869/GD 
Số QĐXB : .JQĐ-GD/ngày . tháng . 
In xong và nộp lưu chiểu tháng..... năm ..... 


Mã số ISBN : 978-604-0-18577-8. 


